I. TỐNG QUÁT 


Công Quá Cách bắt nguồn từ đời Hán. Trong Thái Bình Kinh đời 
Đông Hán có thuật ngữ «Thiên khoán» Z 3# , coi như đồng nghĩa 
với «Thiên cách» Z ‡#, tức là «Thiên chỉ cách pháp» & Z_ ‡# ì#. 
Trong Hán Dịch 3# 3 có cách xem ngày tốt xấu theo bát quái do 
Mạnh Khang z Rý giảng, và thuật ngữ Thiên khoán chịu ảnh hưởng 
của cách xem ngày này nhưng các đạo sĩ đã cải biến ý nghĩa mà 
thành cách ghi công và tội mà mỗi cá nhân đã làm hàng ngày. Vậy 
Công Quá Cách là một dạng bảng tự kiểm hàng ngày. [2] Thiện 
ngôn thiện hành gọi là công và được ghi vào công cách 1# ; ác 
ngôn ác hành gọi là quá và được ghi vào quá cách 3 l£. Lời tựa 
của Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách + ƒ# {II #ï 7 3# #4 [3] viết: 
«Tu Chân chỉ sĩ, minh thư nhật nguyệt, tự ký công quá, tự tri công 
quá đa quả» ‡£  Z +, H HH, HñJ7J)il, H #H 7) 3 ÝZ 3 
(Người tu chân mỗi ngày mỗi tháng phải ghi rõ công và tội của mình 
để tự biết công và tội ấy nhiều hay ít). Cũng theo lời tựa này, đời 
Kim 4> (1115-1234) năm Đại Định + Z¿ Tân Mão >#f (1171) (triều 
vua Thế Tông 1H: Zš), một đạo sĩ tên là Hựu Huyền Tử W % 'ƒ đã 
mộng du tử phủ [4] 7, triều lễ Thái Vi Tiên Quân và nhận lĩnh 
yếu chỉ Công Quá Cách; khi tỉnh mộng, chấp bút viết thành sách 
này. 

Chung Lữ Truyền Đạo Tập jš. ; f# ìš fš, [5] chương 18 - Luận 
Chứng Nghiệm ïñ ïð l2, viết: «Ư tử phủ triều kiến Thái Vi Tiên 
Quân, khế khám hương nguyên danh tính, hiệu lượng công hành 
đẳng thù, nhi ư Tam Đảo an cư, nãi viết chân nhân tiên tử" }*  J 
lH] hú 2l 0M 1l\ 2H, ?1 Bl) #®Š JR 2 #t, †ề đi DJ ƒT ? #R, I jŠ — lũ 4 
j#, J El É A fll # (Nơi cung tiên triều kiến Thái Vi Tiên Quân để 
được khám xét tên và nguyên quán có phù hợp chăng, rồi được xét 
công trạng đã làm vân vân, kế đến là an cư nơi ba đảo tiên, bấy giờ 
được gọi là thần tiên). [6] 


Các học giả Nhật Bản, như Tửu Tỉnh Trung Phu 3# 3‡ ¡l1 Z, Cát 
Cương Nghĩa Phong ï li ‡# ?#!, Thu Nguyệt Quan Ánh #x H ii Ih, 
cho rằng Thái Vi Tiên Chân Công Quá Cách có liên quan với Tịnh 
Minh Đạo # HJ 3š vì giáo phái này yêu cầu đệ tử phải có cuốn sổ 
nhỏ, ghi chép những việc tội phước mỗi ngày để phản tỉnh mà tu 
dưỡng. Kinh Thái Thượng Linh Bảo Tịnh Minh Phi Tiên Độ Nhân 
Kinh Pháp 4 _L 3 ? ÿ# HỊ ?š {ill Ƒš Ä 4£ 3š của Tịnh Minh Đạo 
đời Nguyên dạy về Thập Giới †: 7#, thì giới thứ 3 yêu cầu mỗi 
người học đạo phải có một quyển nhật ký, gọi là nhật lục: «Nhật lục 
giả, sở dĩ tu kiểm thiện ác chỉ xứ» H ## # ĐØĩf Ùl ‡£ là # Ä§ + Jä 
(Nhật lục là nơi tu dưỡng và kiểm điểm việc thiện ác của mình). Nó 
là «bất giáo chi sư dã, bất thuyết chi hữu dã, bất chiếu chỉ quân phụ, 
bất ước chỉ pháp độ» 4 #{ Z lữ tu, 4 đã 2+ ®Ä tl,  ñ8 ñl 4, 4 
4J Z. 3# J# (Người thầy không dạy, là người bạn không nói, là vua 
và cha không ra lệnh, là pháp độ không ấn định). 


Nhưng cách tự ghi công và tội mà mình đã làm hàng ngày cũng rất 
phổ thông, đâu phải chỉ Tịnh Minh Đạo mới có. Cuối đời Đường đã 
có một bản Công Quá Cách khác gọi là Lữ Động Tân Thập Giới 
Công Quá Cách j3 ihj #-†- ðÑ 7) 3ñ lá. Lại có quyền Cảnh Thế 
Công Quá Cách ? t1: 7 3# ‡4 nữa. Như vậy Công Quá Cách có rất 
nhiều chủng loại. Phép tự kiểm bằng cách ghi ra số hoặc dùng hạt 
đậu (đậu vàng hoặc đỏ ghi việc thiện, đậu đen ghi việc ác) cũng là 
tập quán của Tống Nho. Tương truyền Phạm Trọng Yêm ÿö ƒl' ở 
(989-1052) và Tô Tuân ## 3j (1009-1066) luôn có một cuốn công 
quá cách theo bên mình. 

Chủ đề chính của Công Quá Cách vẫn là thiện ác báo ứng, một 
quan niệm hình thành vào thời Tiên Tần. Dịch Kinh, Văn ngôn 3 
ở quẻ Khôn #', nói: «Tích thiện chỉ gia, tất hữu dư khánh; tích bất 
thiện chỉ gia, tắt hữu dư ương» li #£ + 244, !» †ï 8â JŸ ; li 4 #2 
+ #4, Ù #ïi 8â #t (Nhà nào tích thiện thì ắt có dư điều tốt lành; nhà 


nào tích ác thì ắt có dư tai ương). Thái Bình Kinh & * 4#, thiên Đại 
Công Ích Niên Thư Xuất Tuế Nguyệt Giới Ä& 7 ?§ 4£ # Hì ø H #8, 
nói: «Quá vô đại tiểu, Thiên giai tri chỉ, bạ sớ thiện ác chỉ tịch, tuế 
nhật nguyệt câu hiệu, tiền hậu trừ toán giảm niên. Kỳ ác bất chỉ, 
tiện kiến quỷ môn» 3#i ft 2k z|, X lý ZII Z, ï# ÚÄ ?? đã Z #ñ,  H 
R † †š, li # Eã ấT Ñ fE. H ñã 2 Ir, ff lá HH ƑJ (Tội lỗi chớ kể 
lớn nhỏ, Trời đều biết cả và ghi chép vào sổ thiện ác, vào ngày 
[cuối] tháng [8] mỗi năm đều có sửa đổi chỉnh lý, [xem] trước sau 
[để] trừ bớt tuổi thọ. Nếu không dừng tội ác, kẻ gây ác phải vào cửa 
quỷ). [7] Tuy nhiên trong các chủng loại Công Quá Cách, việc thiện 
được tính theo đơn vị là công 17 (như cứu sống một người trọng 
bệnh thì tính là 10 công, chẩn tế những kẻ quan quả cô độc [8] một 
trăm quan tiền thì tính là một công, v.v.), việc ác được tính theo đơn 
vị là quá 3# (như hại tính mạng người khác thì tính là 100 quá, hại 
sinh mạng mỗi con chim muông cầm thú thì tính là 10 quá, v.v.). 
Công và quá còn nhân lên với số ngày và số đối tượng liên đới 
(người / vật) như tạo thuyền bè và bắc cầu giúp người qua sông 
miễn phí thì phí tổn cứ 100 quan tiền là một công và mỗi người lao 
động một ngày được 10 công. 


II. THÁI VI TIÊN QUÂN CÔNG QUÁ CÁCH 


Nội dung cơ bản của Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách Ä ?# 4ll 
J7} 3i #4 gồm hai loại chính: Công Cách 7} ‡# (ghi điều thiện) và 
Quá Luật 3 ƒ# (ghi điều ác). 


Công cách có 36 điều, chia làm 4 loại: 


(1) Cứu Tế ‡⁄# ÿ (12 điều): nói về cứu bệnh nhân bằng y liệu châm 
cứu, giúp người khốn khó hoạn nạn bằng tài vật, tạo cầu sửa 
đường, chôn cất xác vô thừa nhận. Thí dụ, dùng thuốc và châm 
cứu trị người trọng bệnh (10 công); cứu người khỏi tội tử hình (100 
công); chẩn tế những người quan quả cô độc (1 công cho mỗi 100 
quan tiền); giúp người đói khát một miếng ăn miếng uống (1 công); 


giúp người lỡ bước một chỗ ngủ âm áp trong đêm giá rét (1 công); 
chôn cất xác vô thừa nhận (50 công), v.v. 


(2) Giáo điển #t 1 (7 điều): nói về truyền thụ kinh sách và pháp tu. 
Thí dụ, tự chú soạn kinh sách hay phép tắc cứu người là 30 công, 
V.V 


(3) Phần tu # Í£ (việc hương khói và tu dưỡng, 5 điều): nói về việc 
kiến tạo miếu mạo, tượng thờ, các vật cúng dường. Thí dụ, tu bổ 
tượng thờ, điện thờ, cúng dường đồ khí mãnh, rèm trướng, bàn 
ghế và những vật dụng khác (1 công cho mỗi phí tổn 100 quan tiền); 
sớm chiều thắp nhang cầu an cho đất nước và bá tánh (mỗi lần 2 
công) và cầu an cho mình (mỗi lần 1 công); vì dân vì nước vì tổ tiên 
quá vãng vì cô hồn vô chủ mà tụng kinh (một biến kinh lớn là 6 
công, một biến kinh nhỏ là ba công), v.v. 


(4) Dụng sự HỊ EF (12 điều): nói về các loại việc thiện. Thí dụ, giảng 

dạy kinh sách khuyến thiện (cho mỗi 10 người thì được 1 công); lây 
văn chương thi từ mà khuyến thiện (mỗi bài là 1 công); tiến cử 
người hiền tài đạo đức (tiến cử 1 người thì được 10 công); tán 
dương việc thiện của người (mỗi việc 1 công); ngăn chận việc ác 
của người (mỗi việc 1 công); khuyên người chớ bát liêm, bất hiếu, 
bất trinh, bất lương, bất nghĩa, bất thiện, bất từ, bất nhân (mỗi 
người hồi tâm tùng thiện thì ta được 1 công), v.v. 


Quá luật có 39 điều, cũng chia làm 4 loại: 


(1) Bất nhân 4 {: (15 điều): nói những việc bất nhân như dùng 
độc dược hại người (10 quá); hại mạng người (100 quá); hại mạng 
chúng sinh thú cầm (10 quá); học bùa chú để hại người (10 quá); 
mưu hại người bị tử hình (mưu thành bị 100 quá, mưu bại bị 10 
quá); nảy sinh lòng tà dâm (1 quá); nói lời độc ác đối với sư trưởng 
(10 quá), với người thiện (8 quá), với người bình thường (4 quá), 
với trẻ em hoặc kẻ dưới (1 quá), v.v. 


(2) Bất thiện 4* ?⁄2 (8 điều): như bài xích hủy hoại tượng thờ chư 
thiên tôn (20 quá), chân nhân (15 quá), thần quân (10 quá); tụng 
niệm kinh sót một chữ (1 quá), sót một câu (5 quá), đọc sai âm một 
chữ (1 quá); đọc tụng thác loạn làm mất ý nghĩa một câu kinh (5 
quá); đọc tụng mà không chuyên tâm lòng còn lo nghĩ việc khác (5 
quá); đọc kinh không theo nghi thức (5 quá); đọc kinh mà phát sinh 
sân nộ (10 quá), v.v. 


(3) Bất nghĩa 4° 3Š (10 điều): như biết người hiền mà không tiến cử 
(1 quá), không bắt chước (1 quá); phản bội sư trưởng (50 quá); 
trộm cắp và dạy người trộm cắp (100 tiền ứng với 1 quá); mượn 
tiền không trả (100 tiền ứng với 1 quá); v.v. 


(4) Bất quỹ 4 ÿI (không noi theo phép tắc, 6 điều): như điều răn 
thực nhục (ăn thịt): cố ý sát sinh mà ăn (6 quá), mua thịt ăn (3 quá); 
ăn nhằm thức ăn có thịt (3 quá); ăn thịt vào ngày phải ăn chay (10 
quá); ăn thịt xong vào chùa nói điều thiện (10 quá); và điều răn ẩm 
tửu (uống rượu): uống rượu cùng mưu việc ác (mỗi thăng rượu 6 
quá); uống rượu với kẻ bất lương (mỗi thăng 2 quá); vô cố uống 
rượu với thường nhân (mỗi thăng 1 quá); uống rượu trợ dâm (mỗi 
thăng 10 quá); uống rượu đến say vào ngày ăn chay hoặc uống 
xong vào chùa nói điều thiện (5 quá), v.v. 


Trên đây là nội dung sơ lược của Thái Vị Tiên Quân Công Quá 
Cách. Qua đó ta có thể thấy những luật định bao quát 3 phương 
diện: tư tưởng (ý), lời nói (khẩu), và hành vi (thân). Trong lời tựa 
của Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách, Hựu Huyền Tử nói: «Minh 
thư nhật nguyệt, tự ký công quá, nhất nguyệt nhất tiểu tỉ, nhất niên 
nhất đại tỉ. Tự tri công quá đa quả, dữ thượng thiên chân tư khảo 
hạch chỉ số chiêu nhiên tương khế.[...] Y thử hành trì, viễn ác thiên 
thiện, thành vi chân giới, khứ tiên bát viễn hỹ.» HJ #‡ [| H, H ñu 1} 
1l, —H —2hH,—*£—®X. HÃn 0 3 £ %, H E X Ää nj 
l < 3 Hà Ø3 TH ®S. [...] fK W TT fể, È5 Äã lễ Tí, đà ý EL , Ã TÚ 
4 3ã # (Viết rõ từng ngày từng tháng, tự ghi công và tội của mình, 


một tháng thì tỉ lệ nhỏ, một năm thì tỉ lệ lớn. Tự biết công và tội của 
mình nhiều hay ít, và số liệu ấy ăn khớp rõ ràng với số liệu mà vị 
thần trên trời tra xét. [...] Cứ theo cách này mà hành trì, xa điều ác 
gần điều thiện, thành tâm làm theo những giới cắm chân chính này, 
thì thành tiên không xa vậy). 


Nhưng Công Quá Cách có nhiều chủng loại. Ta có thể kể thêm 
Thập Giới Công Quá Cách, tương truyền là do Lữ Động Tân trứ tác. 


II. THẬP GIỚI CÔNG QUÁ CÁCH 


Léon Wieger [9] cho rằng Thập Giới Công Quá Cách -†- 7È 1} 3ä ‡4 
xuất hiện cuối đời Đường, nhưng theo Khanh Hy Thái, Thập Giới 
Công Quá Cách hấp thu nội dung tu dưỡng của Lý học gia đời 
Tống và Minh, như vậy ắt xuất hiện rất trễ tuy nhiên chẳng rõ vào 
thời điểm nào. 

Thiện thư này bảo: «Học Đạo nãi thân tâm tính mệnh chi sự.[...| Dĩ 
thập giới định công quá.» # 3l 77 + ÿÈt ấữ ~Z. 


IV. DỊCH THẬP GIỚI CÔNG QUÁ CÁCH [11] 
1/ ĐÓI VỚI CHA MẸ [41 điều, 20 công - 21 quái. 


CÔNG: Thương yêu hoà nhã với cha mẹ (mỗi ngày một công). 
Sớm tối hỏi han sức khoẻ (mỗi ngày một công). Khéo cư xử và lao 
động tốt để cha mẹ vui lòng (mỗi ngày một công). Tận tụy với cha 
mẹ (mỗi lần một công). Khi cha mẹ la rầy, khiêm cung lắng nghe, 
mà không cãi lại (1 công). Khuyên cha mẹ một điều ích lợi (3 công). 
Xoa dịu, an ủi cha mẹ (3 công). Chi tiêu rộng rãi cho cha mẹ (3 
công). Dè dặt kín đáo khuyên cha mẹ sửa lỗi (10 công). Khuyên 
cha mẹ hành thiện (10 công). Thay mặt cha mẹ mà sửa chữa một 
lầm lỗi hoặc một món nợ (10 công). Yêu quí những gì cha mẹ yêu 
quí (một lần 10 công). Chăm sóc và canh chừng giấc ngủ khi cha 
mẹ bệnh (30 công). Chân thành chia sẻ sự khổ não của cha mẹ (50 
công). Làm rạng rỡ danh tiếng cho cha mẹ (50 công). Chu đáo lo 
việc tang ma cha mẹ (50 công). Chịu đựng khi cha mẹ [vốn là người 


nóng nảy] buồn bực cáu giận (100 công). Hoán cải cha mẹ cải ác vi 
thiện (100 công). Không trì hoãn việc mai táng cha mẹ (100 công). 
Ấn định một khoản tiền dự trữ để cúng giỗ cha mẹ hằng năm (1000 
công cho mỗi 100 đồng bỏ ra). 


QUÁ: Khiến cha mẹ không có con cháu nối dõi tông đường bằng 
cách tự hủy hoại thân thể do trụy lạc hoặc bị hành hình do phạm tội 
(100 quá). Làm lợi cho vợ con nhưng gây tồn hại cho cha mẹ (100 
quá). Khâm liệm cha mẹ vội vã qua loa (100 quá). Trì hoãn quá lâu 
việc mai táng cha mẹ (100 quá). Khi cha mẹ đau ốm, không quan 
tâm chăm sóc (50 quá). Biêu riếu tội lỗi cha mẹ (50 quá). Không 
cảnh báo cho cha mẹ thấy trước điều lầm lỗi (30 quá). Xúi dục cha 
mẹ làm điều quấy (20 quá). Nóng giận và ngược đãi cha mẹ (20 
quá). Khinh bỉ bạc đãi người mà cha mẹ quý trọng (10 quá). Chán 
ghét ghê tởm cha mẹ già yếu tật nguyền (10 quá). Mắng cha mẹ 
người khác để rồi cha mẹ mình bị người ta mắng lại (10 quá). 
Không phân chia tài sản cho cha mẹ (10 quá). Tranh chấp tài sản 
với cha mẹ (10 quá). Trách móc cha mẹ (10 quá). Mặt sưng mày 
sỉa với cha mẹ (10 quá). Khiến cha mẹ đau khổ (10 quá). Khiến cha 
mẹ vất vả khó nhọc (10 quá). Đi xa, để cha mẹ già một mình ở nhà 
(10 quá). Thiếu sót với cha mẹ (mỗi lần 10 quá). Không kính trọng 
và không quan tâm cha mẹ (mỗi ngày một quá). Ăn uống không 
dành phần cho cha mẹ (mỗi lần một quá). 


2/¡ ĐÓI VỚI ANH EM [24 điều, 10 công - 14 quá] 


Chú ý: Cư xử tốt với anh cùng cha khác mẹ, mỗi công sẽ được 
nhân đôi. Cư xử tốt với anh họ, mỗi công được nhân ba. 


CÔNG: Yêu thương và tận tụy với anh/em (1 công/1 người). Chân 
thành hòa hợp và cộng tác với anh/em (1 công/1 người). Khuyên 
anh/em làm điều thiện, ngăn cản anh/em làm điều ác (1 công). 
Không nghe lời vợ hay tôi tớ mà nghịch với anh/em (10 công). 
Không cãi cọ với anh/em về công việc hằng ngày (10 công). Không 
giành lấy riêng cho mình những tài sản chung trong nhà (10 công). 


Chịu phí tổn về tang ma/cưới hỏi của anh/em (50 công/1 người). 
Cưu mang anh/em bị sa sút túng bắn (50 công). Bằng cách nêu 
gương tốt và khuyên bảo, khiến cho anh/em trở nên tốt đẹp hơn 
(100 công). 


QUÁ: Làm cho gia đình bất hòa, chia rẽ, kiện tụng giữa anh em 
(100 quá). Bạc đãi và xúc phạm em út (100 quá). Không cứu giúp 
anh/em lúc khốn khó (100 quá). Cản trở anh/em làm điều thiện, xúi 
giục làm điều ác (50 quá). Tranh chấp lợi lộc giữa anh em (10 quá). 
Nghe lời gièm pha của vợ hay tôi tớ mà chia rẽ anh em (10 quá). 
Hát hủi anh/em kém may mắn đến vay mượn (10 quá). Ganh tị với 
anh/em may mắn hơn mình (mỗi ngày 2 quá). Tỏ ra thói xấu với 
anh/em (1 quá). Không cho em những gì em cần (mỗi lần 1 quá). 
Lấy quá phần của mình lẽ ra được hưởng (giá trị cứ 100 quan thì 
tính 1 quá). Làm thỉnh khi thấy anh/em làm quấy (1 quá). Nói xấu về 
anh/em trước mặt người lạ (1 quá). Chú ý: Không đề cập chị em gái 
vì họ không ở lâu với gia đình. Các cô con gái được gả đi càng sớm 
càng tốt. Họ không có quyền thừa kế.12 


3/ ĐÓI VỚI THÊ THIÉP 13 [15 điều, 6 công - 9 quá] 


CÔNG: Chồng nhường nhịn, khiêm tốn đối với thê/thiếp (mỗi ngày 
1 công). Cảnh báo cho họ biết những lỗi lầm (mỗi lần 1 công). Khéo 
xử đề thiếp giữ phận thấp hơn thê (1 công). Cản trở vợ và con gái 
không cho đi rong chơi khỏi nhà (10 công). Khuyên bảo vợ trẻ biết 
tôn trọng cha mẹ chồng và sống hòa hợp với chị/em gái của chồng 
(50 công). Khuyên bảo vợ khéo cư xử (100 công). 


QUÁ: Lúc nên danh phận và giàu có thì ruồng rẫy vợ (100 quá). 
Làm ngơ khi vợ thiếu sót bổn phận với cha mẹ chồng (100 quá). 
Coi trọng thiếp hơn thê (100 quá). Cho phép vợ này hà hiếp vợ kia 
(30 quá). Không nghe lời can gián đúng đắn của vợ (10 quá). Cho 
phép vợ đi rong chơi (10 quá). Để mặc thê thiếp chưởi nhau thô tục 
(5 quá). Để cho vợ kế hành hạ con của vợ quá cố (1 quá). Để cho 
thê thiếp bất hòa (mỗi ngày 1 quá). 


4/ CHA VÀ CHÚ BÁC ĐÓI VỚI CON CHÁU [13 điều, 5 công - 8 
quái. 


CÔNG: Giúp con/cháu một ý kiến hay (mỗi lần 1 công). Ngăn cắm 
con/cháu làm quấy (mỗi lần 10 công). Ngăn cắm con/cháu trộm cắp 
(mỗi lần 30 công). Dạy con/cháu về đạo đức (mỗi lần 100 công). 


QUÁ: Không dạy con/cháu biết bổn phận chủ yếu của chúng (100 
quá). Cản trở sự học hành của chúng (50 quá). Xúi trẻ làm quấy (50 
quá). Lợi dụng trẻ ngây thơ (30 quá). Dung túng con/cháu tập tành 
thói hư tật xấu (30 quá). Làm gương xấu cho chúng (10 quá). Con 
yêu con ghét (10 quá). Chưởi rủa đánh đập con cháu thay vì giáo 
dục chúng (2 quá). 


5/ MÔN ĐỆ ĐÓI VỚI THÀY, BẰNG HỮU ĐÓI VỚI NHAU [17 điều, 
10 công - 7 quái. 


CÔNG: Tôn kính thầy và thực hành điều thầy dạy (mỗi ngày 1 
công). Giao du với bạn tốt và duy trì sự kết giao này (mỗi ngày 1 
công). Chia sẻ với bạn những gì mình có (giá trị cứ 100 quan tính † 
công). Gạt bỏ ngoài tai những xúi giục của bạn xấu (mỗi lần 1 công). 
Chia sẻ vui buồn với bạn (mỗi lần 1 công). Giữ lời hứa với nhau 
(mỗi lần 1 công). Dẫn dắt bạn về đường ngay lẽ phải (10 công). Khi 
trở nên giầu có không đoạn giao với bạn cũ thuở hàn vi (30 công). 
Thành tâm tưởng nhớ bạn quá cố (30 công). Trợ giúp bạn lúc bạn 
gặp nguy khó (100 công). 


QUÁ: Từ chối giúp bạn khi mình có khả năng giúp được (50 quá). 
Từ chối giúp vợ con của bạn khi bạn qua đời hay đi xa (50 quá). 
Quên lãng thầy học, bạn quá cố, bạn sa cơ lỡ vận (50 quá). Vô cớ 
đoạn giao với bạn cũ (20 quá). Phê bình và chỉ trích thầy học về 
nhân cách và sự giảng huấn (10 quá). Yếu lòng nghe lời bạn xấu 
xúi dục làm quấy (3 quá). Nuốt lời hứa với bạn (1 quá). 


6/ ĐÓI VỚI GIA NHÂN14 [16 điều, 8 công - 8 quá] 


CÔNG: Chu cấp rộng rãi thực phẩm và y phục cần thiết cho họ 
(mỗi ngày 1 công). Động viên và an ủi họ trong công việc (mỗi lần 1 
công). Tha thứ lỗi vặt của họ (mỗi lỗi 2 công). Chăm sóc họ lúc họ 
đau ốm (20 công). Tác thành cho tôi tớ kết hôn với nhau (20 công). 
Thuận cho tớ gái lây chồng bên ngoài và cho của hồi môn (30 công). 
Mua trẻ nô lệ và trả nó về cha mẹ nó mà không đòi hỏi gì hết (cứ 
100 quan giá mua tính 1 công). Giáo dục đạo đức cho tôi tớ (100 
công). 


QUÁ: Buộc tôi tớ phải sống độc thân [mà phục vụ chủ] (100 quá). 
Tra tân làm què quặt tôi tớ (100 quá). Bán tớ gái cho kẻ muốn lợi 
dụng ả (100 quá). Thông dâm với tớ gái (20 quá). Thưởng phạt tôi 
tớ một cách bất công (20 quá). Vô cớ quát mắng tôi tớ (3 quá). Cư 
xử tàn nhẫn với tôi tớ (5 quá). Không chu cấp tôi tớ nhu yếu phẩm 
(mỗi ngày 1 quá). 


7/ BÁC ÁI TỪ THIỆN [75 điều, 41 công - 34 quá] 


CÔNG: Thu nhận người không nơi nương tựa (mỗi ngày 1 công). 
Cung cấp thực phẩm cho kẻ bị đói kém (1 công). Cho 10 người khát 
uống nước (1 công). Cấp y phục cho người thiếu mặc (giá trị y phục 
cứ 100 quan tính 1 công). Cho mượn đèn đóm (1 công). Cho mượn 
ô đi mưa/nắng (1 công). Phát thuốc miễn phí (1 công). Đưa giúp 
một lá thư giùm cho ai đến tay người nhận mà không đọc lén (1 
công). Bố thí cho người nghèo (cứ 100 quan tính 1 công). Giúp kẻ 
tha hương [nghèo túng] được hồi hương (phí tổn cứ 100 quan tính 
1 công). Giúp vợ chồng người ta [vì hoàn cảnh phải xa nhau] được 
đoàn tụ (phí tổn cứ 100 quan tính 1 công). Mùa đông cho kẻ hành 
khất bát canh nóng (1 công). Giúp người trong việc tang ma, cưới 
hỏi (cứ 100 quan tính 1 công). Đóng góp tiền để tạo tác hoặc bảo trì 
cầu cống, đường sá, đê điều, giếng nước (cứ 100 quan tính 1 công). 
Giúp khâm liệm và mai táng xác chết [vô thừa nhận] (phí tổn cứ 100 
quan tính 1 công). Cho người bát cháo trong muà đói kém hoặc lúc 
thời giá đắt đỏ [kinh tế khó khăn] (2 công). Cứu giúp người bị bệnh 
dịch (2 công). Giúp chuộc tội cho kẻ bị án (phí tổn cứ 100 quan tính 


2 công). Giúp người lang thang một chỗ qua đêm (1 đêm 2 công). 
Khuyên người điều hay lẽ phải (3 công). Chữa lành một vết thương 
nhỏ cho ai (3 công). Chôn cất xương vô chủ (10 công). Bảo vệ sức 
khỏe / sinh mệnh người khác (10 công). Giúp người khác trong 
công việc (10 công). Giúp người khỏi bị sẩy thai (20 công). Cứu 
người khỏi tội hình (20 công). Chữa lành một bệnh nặng (30 công). 
Bố thí quan tài (30 công). Cho phép chôn cất người nghèo trong 
phạm vi đất đai của mình (30 công). Chẩn tế cô nhi và quả phụ (30 
công). Đem lại công bằng cho người bị áp bức (từ 30 đến 100 công 
tùy trường hợp). Cứu tế người bị đại nạn (50 công). Giúp một 
người nghèo khổ (50 công). Tổ chức tang ma cho người nghèo (50 
công). Cứu trẻ gái khỏi bị trấn nước 15 (50 công). Cứu sống ai (100 
công). Khi không có con nối dõi thì nhận một con nuôi (100 công). 
Giúp người nghèo một vốn liếng cần thiết để kết hôn (100 công). 
Thu nhận trẻ bị bỏ rơi (100 công). Giúp vợ chồng con cái người 
khác đang ly tán được đoàn tụ (100 công). Giúp người nghèo có 
một nguồn lợi đáng kể (100 công). 


QUÁ: Giết người (100 quá). Hại người cho đến tàn mạt lụn bại 
(100 quá). Trấn nước bé gái (100 quá). Phá gia cang người khác 
(100 quá). Làm cho người khác hư hỏng sa đọa (100 quá). Xâm 
phạm nghĩa trang của gia tộc người khác (100 quá). Phá hoại mộ 
phần người ta (100 quá). Cản trở, phá hoại hôn nhân người khác 
(100 quá). Pha chế độc dược (100 quá). Chỉ vẽ phương thuốc cho 
ai khiến họ phải tốn kém nhưng chẳng trị được hết bệnh (100 quá). 
Không cứu người khỏi cơn nguy khi mình có thể giúp (50 quá). Xúi 
giục, tán trợ việc trấn nước bé gái (50 quá). Xúi giục, tán trợ việc 
phá thai (50 quá). Do oán hận mà hãm hại gia đình người ta (50 
quá). Quăng ném bừa bãi hài cốt đã bị khai quật ra ngoài đồng 
ruộng (50 quá). San bằng phần mộ người khác trong vùng đất của 
mình (50 quá). Đạp dẫm lên lúa người khác trồng (30 quá). Làm hư 
hoại cầu, phà, giếng nước công cộng (30 quá). Trừng phạt lầm 
người (30 quá). Có thể giúp mà không chịu giúp cô nhi quả phụ lúc 
hoạn nạn (30 quá). Có thể làm được mà không chịu minh oan cho 


kẻ bị kết án sai (30 quá). Làm thầy thuốc mà chăm sóc bệnh nhân 
cầu thả (20 quá). Không giúp kẻ bất hạnh (20 quá). Có thể làm 
được mà không chịu chỉ dạy cho người điều hay lẽ phải (10 quá). 
Xúc phạm người già, người tật nguyễn, trẻ em (10 quá). Hớn hở 
mưu lợi từ sự bất hạnh của người khác (10 quá). Suốt một ngày 
làm cản trở giao thông tại đường nhỏ hẹp, bến phà, cầu kiều (10 
quá). Quở trách người vô tội (3 quá). Đọc lén thư người khác (3 
quá). Có trách nhiệm quản lý nhưng quản lý tồi nhân viên (3 quá). 
Uy hiếp, khủng bố người khác (3 quá). Cự tuyệt người nghèo đến 
xin giúp đỡ (2 quá). Gọi đích danh tên riêng của ai (2 quá). [16] 


8/ THƯƠNG YÊU LOÀI VẬT [16 điều, 8 công - 8 quá] 


CÔNG: Cứu một con vật vô dụng [như già yếu, bị giết](1 công). 
Cứu một côn trùng (1 công). Nuôi nắng chu đáo gia súc (mỗi ngày † 
công). Chôn xác một con vật bị chết (1 công). Vuốt ve xoa dịu một 
con vật đang bị đau đớn (1 công). Mua và phóng sinh các con vật 
nhỏ bị bắt giữ (phí tổn cứ 100 quan tính 1 công). Không ăn thịt 
trong một năm (5 công). Cứu một con vật có ích (10 công). 


QUÁ: Xúi giết hoặc ngăn cản phóng sinh một con vật (100 quá). 
Sát sinh một con thú lớn để ăn thịt (100 quá). Sát sinh một con thú 
có ích (20 quá). Sát sinh một con thú vô dụng [như già yếu] (3 quá). 
Sát sinh một côn trùng (1 quá). Xông khói hủy hoại tổ hang thú vật 
hay côn trùng (3 quá). Nhốt giữ chim trong lồng (1 quá). Không 
thương xót một con vật bị đau đớn (1 quá). 


9/ TÔỔNG QUÁT VIỆC THIỆN VÀ ÁC [40 điều, 12 công - 28 quá] 


CÔNG: Khuyên người hành thiện (người được 1 công, mình được 
1/2 công). Khuyến khích và giúp người hành thiện (người được † 
công, mình được 1/2 công). Khuyên ai đóng góp tiền làm việc thiện 
(cứ 300 quan tính 1 công). In ấn và truyền bá sách khuyến thiện 
(phí tổn in ấn cứ 100 quan tính 1 công). Tặng ai một bản kinh sách 
khuyến thiện (10 công). Trong công việc, làm tốt nhiệm vụ được 
giao (10 công). Khuyên một gia đình hướng thiện (30 công). Công 


bố người tốt việc tốt (30 công). Xây dựng trường học cho bá tính 
(30 công /1 học sinh học ở đó). Giúp một người cải tà quy chính (50 
công). Đề xướng một công trình công ích (100 công). Truyền bá 
tiểu sử những vị đạo đức, anh hùng (1000 công). Hoà giải một vụ 
xung đột, tranh chấp (3 công). Hoá giải một mối hận thù (5 công). 
Dàn xếp một vụ kiện tụng (5 công). Đốt bỏ sách đồi trụy (10 công). 
Cản ngăn sự đàm luận thô tục về phụ nữ (10 công). Lên án việc 
trấn nước trẻ gái (30 công). Cảnh báo một tội ác sắp xảy ra (30 
công). Thuyết giảng về sự hòa thuận (50 công). Giảng về đạo hiếu 
(100 công). 


QUÁ: Ngăn cản sự khuyến thiện (100 quá). Sàm báng người thiện 
lương (50 quá). Không hành thiện (5 quá). Khi có khả năng mà 
không động viên giúp đỡ ai cả (5 quá). Yêm tài người có công (5 
quá). Là nguyên nhân khiến người khác tiếp tục lún sâu vào tội ác 
(5 quá). Tán tụng người quấy, khen kẻ tà đạo (5 quá). Dạy người 
làm ác (mỗi việc ác 1 quá, người xúi giục bị 2 quá). Xúi giục và tiếp 
tay người làm ác (mỗi người 1 quá). Gieo bất hòa, xúi giục kiện 
tụng (100 quá). Đỡ đầu trẻ lang thang để xúi chúng làm ác (100 
quá). Khắc in và truyền bá sách đồi trụy (50 quá). Viết hồ sơ giấy tờ 
cho một vụ kiện càn quấy (50 quá). Viết giấy xác nhận ly hôn (50 
quá). Tiến cử, giới thiệu kẻ vô đạo đức (30 quá). Bày vẽ cho người 
lề thói đồi bại (30 quá). Giao du với kẻ ác (mỗi lần 10 quá). Không 
an ủi kẻ đau khổ (1 quá). Không soi sáng cho kẻ u mê gây ác (1 
quá 


10/ TƯ TƯỞNG [12 điều, 6 công - 6 quá] 


CÔNG: Quét sạch tư tưởng hắc ám ngay khi nó mới nảy sinh trong 
đầu (1 công). Luôn ăn ở đàng hoàng ngay cả khi không có mặt ai 
(mỗi ngày 1 công). Không làm những gì có thể kích thích tư tưởng 
hắc ám (mỗi ngày 1 công). Suy gẫm điều thiện/ác xảy ra cho người 
thể như cho mình (10 công). Trọn một tháng làm lành tránh ác (100 
công cộng thêm số công của các việc thiện đã làm, coi như thưởng 
cho sự bền bï). 


13 


QUÁ: Nuôi dưỡng trong đầu những tư tưởng hắc ám suốt một ngày 
(30 quá). Muốn điều xấu xảy ra cho người (10 quá). Đắc ý hớn hở 
trước lỗi lầm kẻ khác (10 quá). Không tin vào đức hạnh của người 
khác (2 quá). Khoái trá nghĩ đi nghĩ lại một tư tưởng bản thỉu (mỗi 
lần 1 quá). Uất hận, hoặc có tư tưởng xấu nói chung (mỗi lần 1 quá). 
Lơ đãng khi đọc kinh hoặc cầu nguyện (mỗi lần 1 quá). 


11/ HÀNH VI [19 điều, 10 công - 9 quá 


CÔNG: Hoàn thành nhiệm vụ trong ngày (1 công). Hành động vì 
bổn phận, không vì cầu khen thưởng (2 công). Tự sửa được lỗi lầm 
khi được cảnh cáo (3 công). Noi gương tốt của ai (3 công). Không 
tìm cầu ân huệ của kẻ giàu sang quyền thế (5 công). Kiêng tránh 
những tham vọng ngông cuồng (20 công). Nhượng bộ người đức 
hạnh (20 công). Bền bĩ kiên trì hành thiện cho đến lúc đạt kết quả 
tốt đẹp (20 công). Chịu thiệt phần mình mà lợi cho người (50 công). 
Sống hòa thuận với người khác, không chấp nê những xúc phạm 
vụn vặt (100 công). 


QUÁ: Mưu hại người (100 quá). Làm hại người để lợi về mình (50 
quá). Sàm báng người đạo cao đức trọng (50 quá). Giành công về 
mình những điều thiện không do mình làm (30 quá). Núp bóng việc 
công để trục lợi riêng [như lợi dụng lạc quyên để bỏ túi riêng] (10 
quá). Ngoan cố làm ác (3 quá). Cản trở không cho một việc thiện 
được thành tựu (1 quá). Hành động ích kỷ (1 quá). Từ chối không 
tán thành một việc đáng tưởng thưởng (1 quá). 


12/ NGÔN NGỮ [18 điều, 5 công - 13 quá] 


CÔNG: Nói năng thận trọng, dè dặt, trung thực (mỗi ngày 1 công). 
Nói lời lành và lời ấy giúp ích cho ai (10 công). Khuyến khích việc 
lành, bài bác việc ác, bằng cách giảng thuyết về lẽ thiện ác báo ứng, 
luật nhân quả (10 công). Chứng minh sự vô tội của một bị cáo (50 
công). Giảng thuyết sách khuyến thiện (100 công). 


QUÁ: Làm báo cáo láo, phúc trình sai lạc (100 quá). Nói báng bổ 
thánh thần (50 quá). Tiết lộ tật kín của ai (50 quá). Châm biếm về 
đức hạnh phụ nữ (50 quá). Gieo rắc bất hòa (30 quá). Nói lừa phỉnh 
ai (10 quá). Báng bổ việc thiện, đạo đức (10 quá). Đặt vè châm 
biếm ai (5 quá). Diễu cợt dáng vẻ bộ điệu của ai (3 quá). Thích nói 
về khuyết điểm của người khác (1 quá). Nói dối (1 quá). Nói chơi, 
nói tục (1 quá). Ba hoa lắm lời không thôi (1 quá). 


13/ ĐÓI VỚI THÁNH THÀN [16 điều, 4 công - 12 quái] 


CÔNG: Cúc cung phụng thờ thiên thần, địa thần, tổ tiên nơi từ 
đường (1 công). Lây giấy có chữ lẫn trong đống rác mà đốt đi 17(1 
công). Chi phí vào nơi đền miếu thờ phụng (cứ 100 quan tính † 
công). Khắc in và truyền bá lời dạy của thánh hiền (100 công). 


QUÁ: Phê bình thánh hiền và chữ nghĩa của thánh hiền (100 quá). 
Phá hoại miếu mạo, đền chùa (50 quá). Hủy hoại kinh sách (20 
quá). Nhục mạ thánh thần, tổ tiên (20 quá). Trích dẫn kinh sách để 
đùa cợt mua vui (10 quá). Gọi tên thần thánh để thề thốt gian dối 
(10 quá). Day về hướng Bắc [có sao Bắc Đầu, nơi ngụ của chư 
thần] mà chưởi rủa, khạc nhỏ, tiểu tiện (3 quá). Làm dơ bản giây có 
chữ viết/in (3 quá). Làm dơ bản bếp lò và giếng nước [là nơi của 
Táo quân và chư thần] (1 quá). Tay bân chạm vào kinh sách (1 
quá). Đêm tối để cho thân thể lõa lồ 18(1 quá). 


14/ DỤC VỌNG VÀ TỰ CHỦ [15 điều, 8 công - 7 quá 


CÔNG: Lịch sự, nghiêm trang (mỗi ngày 1 công). Không lì lợm, 
ngoan cố (1 công). Chịu đựng sự mâu thuẫn (1 công). Không nổi 
giận (3 công). Kiên trì, chịu khó (3 công). Tha thứ kẻ xúc phạm 
mình (3 công). Nhẫn nhịn sự công kích/chống đối (5 công). Cam 
chịu nghịch cảnh, không oán trách trời và người (10 công). 


QUÁ: Cư xử thô lỗ cục súc (100 quá). Hay gây hắn với mọi người 
(30 quá). Phản kháng, cãi lại (10 quá). Càu nhàu phàn nàn khi có 


lỗi hay thất vọng (5 quá). Cáu giận, quát tháo (5 quá). Thích lời nịnh 
bợ (1 quá). Khi say rượu chưởi bới/đánh đập người khác (1 quá). 


15/ Y PHỤC VÀ ÂM THỰC [7 điều, 3 công - 4 quá] 


CÔNG: Tri túc (mỗi ngày 1 công). Gom nhặt ngũ cốc rơi rớt trên 
mặt đất (1 công). Ăn không kén chọn/đòi hỏi thức ăn (1 công). 


QUÁ: Mong muốn quá phận (10 quá). Mặc y phục vượt quá hoàn 
cảnh của mình (5 quá). Lãng phí ngũ cốc (1 quá). Hoang phí của 
cải, vật chất (1 quá). 


16/ TÀI SẢN VÀ THƯƠNG NGHIỆP [31 điều, 14 công - 17 quá] 


CÔNG: Trung thực trong kinh doanh (mỗi ngày 1 công). Chia lời lãi 
chính xác cho người hùn hạp kinh doanh (1 công). Trả lương đúng 
kỳ hạn cho nhân viên (1 công). Cho người hàng xóm mượn đồ 
nghề khi họ cần đến (1 công). Thừa nhận một khoản nợ mình đã 
vay hay một khoản tiền mà người khác gởi cho mình giữ giùm (cứ 
100 quan tính 1 công). Xỏ xâu các quan tiền và đếm đúng (cứ 100 
quan tính 1 công). Nộp thuế đủ và đúng hạn (cứ 100 quan tính 1 
công). Không tăng giá lúa gạo / lương thực trong năm đói kém (cứ 
100 quan tính 1 công). Bố thí xứng đáng cho người nghèo đang xin 
mình (cứ 100 quan tính 1 công). Nhận phải tiền giả bạc giả, thà chịu 
thiệt thòi phần mình chứ không chuyển sang người khác (cứ 100 
quan tính 1 công). Cho mượn tiền không lấy lãi (cứ 200 quan tính 1 
công). Cân đo đúng (10 công). Không truy bức một con nợ đang 
túng quẫn (10 công). Giúp một gia đình mắc nợ được phục hồi cơ 
nghiệp (100 công). 


QUÁ: Làm tiền giả bạc giả (100 quá). Tiêu tán di sản tổ tiên (100 
quá). Truy bức một con nợ đang túng quẫn (100 quá). Chiếm đất 
đai người khác (50 quá). Xúi giục người khác cờ bạc (10 quá). Cờ 
bạc bịp (cứ 100 quan ăn gian tính 1 quá). Cưỡng đoạt tiền của 
người khác (cứ 100 quan tính 10 quá). Trục lợi từ cảnh khốn cùng 
của người khác (cứ 100 quan tiền lời tính 10 quá). Trong năm đói 


kém, bán lúa gạo cứa cổ thiên hạ (mỗi ngày 1 quá). Trong thanh 
toán, tính trội số tiền mà người ta phải trả (cứ 100 quan tính trội tính 
5 quá). Không thừa nhận một khoản nợ mình đã vay hay một khoản 
tiền mà người khác gởi cho mình giữ giùm (cứ 100 quan tính 5 quá). 
Uy hiếp người ta phải bán rẻ cho mình một tài sản (cứ 100 quan 
tiền lời tính 5 quá). Chỉ trả cho người khác tiền giả, ngân phiếu giả, 
bạc giả (cứ 100 quan tính 3 quá). Cân đo dư khi thu vào, cân đo 
thiếu lúc bán ra (cứ 100 quan lời bất chính tính 1 quá). Trộm cắp 
hoặc gây thiệt hại cho người (cứ 100 quan tính 1 quá). Dùng sái tài 
năng trời phú cho mình [dùng tài năng vào việc bát chính] (mỗi lần 1 
quá). Lén chiếm đoạt tài sản của người dù là cây kim cọng rạ (1 
quá). 


17/ GIỚI DÂM [38 điều, 16 công, - 22 quái] 


CÔNG: Trải qua một ngày một đêm không tà ý (1 công). Không đọc 
dâm thư, không xem hình ảnh đồi trụy (1 công). Tránh né một cuộc 
gặp gỡ nguy hiểm [dẫn đến tà dâm] (1 công). Không kết giao kẻ 
dâm ác (1 công). Ngăn cản người khác thốt lời tục tĩu (3 công). 
Mạnh dạn nói về hậu quả của hạnh kiểm xấu, v.v. (mỗi lần 1 công). 
Không nhìn chòng chọc vào người đẹp (5 công). Xua đuổi kẻ xúi 
mình làm quấy (5 công). Ở nhà cư xử trang nghiêm với vợ (10 
công). Cưỡng lại sự sa ngã cám dỗ (mỗi lần 10 công). Tôn trọng tớ 
gái (100 công). Tôn trọng một phụ nữ, không lợi dụng cô ta trong 
hoàn cảnh có thể lợi dụng được (100 công). Hủy bản khắc gỗ dùng 
in sách/ảnh đồi trụy (300 công). Viết bài đả kích sự dâm dục (300 
công). Dìu dắt một thiếu nữ bỏ nhà đi hoang trở về với gia đình 
(300 công). Suốt đời không ngoại tình (1000 công). 


QUÁ: Sáng tác dâm thư, vẽ hình tục tíu (vô số quá). Do thông dâm 
mà ám sát/đầu độc một phụ nữ (1000 quá). Do phóng đãng mà phá 
nát gia cang (1000 quá). Xúi giục người phá thai (1000 quá). Thông 
dâm với tớ gái, gái góa, nữ tu (300 quá). Thông dâm với đàn bà đã 
từng trung trinh với chồng (100 quá). Thông dâm với phụ nữ mắt 


17 


hạnh phúc [chăn gối] trong hôn nhân (50 quá). Cưỡng dâm tớ gái, 
vợ của tớ trai, vú em (100 quá). Qua đêm với gái điếm (10 quá). Ăn 
chơi sa đọa làm hủy hoại thân thể [hoặc mắc bệnh phong tình] đến 
nỗi cha mẹ không có cháu nối dõi (100 quá). Chứa gái điểm, dắt 
mối cho kẻ kê gian [19], công khai bảo bọc gái điềm hay gái bao (10 
quá). Trong danh sách các tuồng hí kịch, cố ý lựa chọn các vở 
tuồng dâm đãng (10 quá). Ngắm nghía phụ nữ một cách đầy tà ý (5 
quá). Bỡn cợt trơ trẽn về tính dục (5 quá). Tại nhà, quá phóng túng 
suông sã với vợ (5 quá). Không kiêng cữ chuyện chăn gối vào các 
ngày giỗ cha mẹ (3 quá). Sở hữu và gìn giữ dâm thư, hình ảnh đồi 
trụy (mỗi ngày 1 quá). Đặt thơ vè tục fĩu (1 quá). Trong mùa nóng 
nực để thân thể lõa lồ cho thoải mái (1 quá). Nói lời tục tĩu (1 quá). 
Trên phố không nhường bước phụ nữ (mỗi lần 1 quá). Chưởi tục tớ 
gái (mỗi lần 1 quá). 

TẠM KÉT 


Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá Cách là ba thiện thư 
tối cổ và tiêu biểu của Đạo giáo. Ta nhận ra sự dung hợp luân lý 
tam giáo với lý luận của Đạo giáo về sinh mệnh (tu luyện thành 
tiên). 

Công Quá Cách quá chú trọng vào sự tính toán chỉ li điểm số (công 
coi như điểm dương, quá coi như điểm âm), cuối cùng sự tổng kết 
điểm số sẽ đưa đến một phần thưởng hay hình phạt vô hình nào đó. 
Người tuân thủ Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá Cách 
dễ có xu hướng làm điều thiện để hưởng phúc lộc, trông chờ bách 
phúc biền trăn, thiên tường vân tập Ti3m !f §#Z T 3 # # (trăm 
phúc cùng đến, ngàn may mắn tụ về). 

Tuy nhiên đôi khi cái ranh giới thiện ác khó mà phân định rõ ràng. 
Một hành vi, một lời nói, hay một ý nghĩ không phải luôn được đánh 
giá (thiện/ ác) giống nhau trong sự nhận thức của từng người. Ở 
khía cạnh này, Công Quá Cách đã giải quyết được bằng cách nêu 
ra từng trường hợp cụ thể (thế này là thiện, thế kia là ác, thậm chí 


được tính điểm là bao nhiêu nữa) nhưng những trường hợp ấy vẫn 
chưa được kể ra đầy đủ so với cuộc đời đa đoan phiền toái thiên 
hình vạn trạng. 

CHÚ THÍCH 


[1] Phần này chủ yếu dựa vào Khanh Hy Thái fJ # 4 chủ biên, 
Trung Quốc Đạo Giáo !' bị iï #1, Thượng Hải, 1996, quyển 2, 
trang 356-358, và Lý Cương 2 lj|, Đạo Giáo Sinh Mệnh Luân Lyù 
lf #( /E ấn fíầ Hi, Tứ Xuyên Nhân Dân xbx, 1994, tr. 158-164. 


[2] Đạo Cao Đài cũng có cách ghi tương tự, gọi là Vô Ngã Kiểm Ất 
4È là, tự kiểm mà tu dưỡng để tiến tới cảnh giới thuần chân vô ngã 


[3] Thuộc Đạo Tạng if # - Động Chân ïj #£ bộ, Giới Luật 7È ƒE 
loại. 


[4] Tử phủ Ã Jï: cung trời (heaven), cung tiên (the palace of the 
genii). Mathews' Chinese-English Dictionary, Harvard  University 
Press, 1971, mục từ 6954. 


[5] Chung Lữ Truyền Đạo Tập ii + f# 3l fš do Lữ Động Tân ”¡ ïjj 
?¡ ghi chép lời của Chung Ly Quyền ## j ‡# truyền đạo cho mình 
dưới hình thức vấn đáp. Sách xuất hiện cuối đời Đường, gồm 18 
luận đề, là một cổ thư về luyện đan hết sức quan trọng. 


[6] Tam đảo (hoặc Tam Tiên Đảo = {li 5 hay Tam Hồ = #š) là ba 
đảo tiên ở Bột Hải ï# ï# (theo truyền thuyết), gồm Bồng Lai “ #, 
Phương Trượng 27 #% và Doanh Châu 3#. 1. Xưa kia Tần Thủy 
Hoàng Z #2 1 nghe lời mê hoặc của các phương sĩ như Từ Phất 
?ầ Tỉ”, Lô Sinh Ji. 7E, Hàn Chúng ÿ#‡ Z# và Hầu Công f2 Z\ v.v, đã 
hoài công sai họ và biết bao đồng nam đồng nữ cùng hàng nghìn 


19 


người trai giới đem lễ vật vượt trùng dương tìm Bồng Lai Phương 
Trượng mà xin thần tiên thuốc trường sinh bắt tử. 


[7] Ngô Phong 3% ‡ÿ# chủ biên, Trung Hoa Đạo Học Thông Điền r1 
‡# 3í ## AM #t, Nam Hải Xuất Bản Công Ty, 1994, tr. 515 (Chú giải 
Thái Bình Kinh Ä& *ˆ 4#). 


[8] Quan ##: kẻ góa vợ hoặc không vợ; quả ##: kẻ góa chồng; cô #lÍL: 
trẻ mồ côi; độc 3#j: người không con. 


[9] Léon Wieger S.J., Histoire des Croyances religieuses et des 
Opinions philosophiques en Chine, Hien-hien lšÄ #4 (Hiến Huyện), 
1927, tr. 579 (Lindex des mérites et des démétrites). Xem bản dịch 
phía sau. 


[10] Lão Tử nói: «Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bắt tín» fš ?ï 4 3 % 
£ï E fï (Lời đáng tin thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không đáng 
tin), Đạo Đức Kinh ì# ƒ# ##, chương 81. Khổng Tử nói: «Xảo ngôn 
lệnh sắc tiên hỹ nhân» 77 ?ï % 4 #Ÿ  {: (Kẻ nào lời nói hoa mỹ 
và bề ngoài kiểu cách ắt kém lòng nhân), Luận Ngữ ïñ z#, Học Nhi 


[11] Dịch theo bản Pháp văn của Léon Wieger, Sđd., tr. 579. 


[12] Bản Công Quá Cách này vẫn không thoát khỏi quan niệm trọng 
nam khinh nữ cố hữu của Trung Quốc. 


[13] Đây là bối cảnh xã hội Trung Quốc thời xưa theo chế độ đa thê. 


[14] Trong xã hội Trung Quốc ngày xưa, người ta mua gia nhân tôi 
tớ (từ những gia đình nghèo) và thường buộc họ phải sống độc 
thân mà phục vụ chủ. Công Quá Cách khuyên chủ nhân phải cho 
tôi tớ sự tự do kết hôn, giúp họ có hạnh phúc riêng tư, chu cấp tớ 
gái (cho của hồi môn) khi lấy chồng. Đây là tư tưởng tiến bộ của 
Công Quá Cách, giải thoát cho gia nhân kiếp tôi đòi. 


20 


[15] Thói trọng nam khinh nữ khiến nhiều kẻ nhắn nước giết trẻ gái 
là con mình. 


[16] Người Trung Quốc xưng hô bằng họ, gọi tên là khinh bỉ. 


[17] Ý nói văn tự là phát minh tuyệt diệu của thánh hiền, truyền cho 
con người tri thức, sự thông minh, và đạo lý; xúc phạm văn tự (ném 
giấy có chữ vào đống rác hay đi vệ sinh) là có lỗi. 


[18] Ý nói nơi nào dù nhà tối cũng có chư thần, để thân thể lõa lồ là 
xúc phạm thần linh. 


[19] «Servir de proxénète à une prostituée, à un sodomite.» Kinh 
mà ghi rõ là sodomite kể cũng lạ. 


(Lê Anh Minh khảo & dịch) 


2†1 


